UỐNG NƯỚC NHỚ NGUÒN 


HT. Thích Thanh Từ 

Người tu gánh vác được giáo pháp của Phật, làm lợi ích cho đời đều là những 
người trước hiếu thảo với cha mẹ. Kế đến biết quí kính Thầy Tô là bậc tiền bối đã duy trì 
Phật pháp tỒn tại, ngày nay chúng ta mới biết để tu hành. Nếu đi tu chỉ muốn cho thân 
mình được nhàn hạ sung sướng, mà không nghĩ đến công ơn của những bậc tiền bối, 
không nghĩ đến sự tiếp nối, thì không làm được việc gì để cho người sau nương theo tu 
học, thật là một đời tu vô nghĩa vô ích. 

Nghiệm lại, tôi thấy tôi là người có nhiều phước, gặp được bậc thầy (cố Hòa 
Thượng Thích Thiện Hoa) là một tắm gương hiếu thảo, luôn biết ơn những bậc tiền bối 
và có lòng thương chúng sanh, đem hết khả năng ra phục vụ đạo pháp mà không bao giờ 
thấy mệt mỏi chán nản. Thế nên, tôi nghĩ đời tôi nếu ngày nào đó, tôi không làm được 
việc gì nữa thì tốt hơn là theo Phật. Tôi không muốn sống đời vô ích, chỉ biết dung dưỡng 
cho thân mình, mà không nghĩ tới đạo, không làm lợi ích cho chúng sanh, sống như vậy 
không có ý nghĩa. Hiện tại Tăng Ni có duyên phước gặp được thầy tốt bạn lành, phải ráng 
làm sao cho đời tu của mình là một đời tu cực kỳ hữu ích cho đạo cho đời. Đừng để đời 
tu của mình là đời ăn nhờ, ở đậu, không lợi ích gì cho ai, khiến cho thế gian phi báng chê 
cười, uống đi một đời tu và mai kia cũng không ra gì hết. Tôi thường nhắc nhở Tăng Ni 
phải noi gương những bậc tiền bối, phải học và phải huân tập cái hay, cái cao đẹp của các 
Ngài, cố gắng làm cho được. Tập theo gương tốt đó đề tạo cho đời tu của mình thành một 
phương thuốc giúp đời, chứ không phải là con mọt hay con sâu trong đạo để cho đời 
phiên trách. 

Thây tôi dạy người muốn làm việc lớn, đem lợi ích cho đạo cho đời phải gầy dựng 
cho mình một khả năng, nếu không có khả năng thì không làm gì được. Muốn làm việc gì 
phải có khả năng về việc đó. Ví dụ muốn sáng tác dịch thuật hay giảng dạy giáo lý, phải 
có học lực khá về nội điển lẫn ngoại điển mới làm được. Muốn tu thiền phải có khả năng 
về thiền mới tu được. Nói rộng hơn, học và tu theo Phật, chúng ta phải có khả năng hiểu 
đạo thấu suốt, mới truyền bá Phật pháp thấu suốt được. Nếu không hiểu thấu suốt thì khó 


cho việc truyền bá Phật pháp. Hơn thế nữa, chúng ta là người tu hành theo lời Phật dạy, 


phải là người biết đường và đi trước, tức là có kinh nghiệm tu hành mới hướng dẫn cho 
người sau được. Biết đường và đi trước dẫn đường là khả năng phải có của người tu. Nếu 
hướng dẫn người tu mà không biết đường đi tới giác ngộ, không có khả năng đi trước để 
dẫn đường thì e rằng không hướng dẫn được. Thế nên làm Phật sự phải có khả năng. 

Điều thứ hai, thầy tôi dạy phải bền chí. Bền chí là yếu tố cần thiết trong mọi công 
việc, nhất là sáng tác dịch thuật hay giảng dạy. Việc này đòi hỏi sự cần cù liên tục ngày 
đêm; không bền chí thì không thể đeo đuôi được lâu dài. Chỉ hứng thú nhất thời thì việc 
làm không tới nơi tới chốn. Việc tu cũng vậy, nếu không bên chí thì khi khỏe vui mới tu, 
khi buồn mệt không tu. Tu như thế không bao giờ có kết quả. Tại sao vậy? Vì tu là sức 
mạnh liên tục, nhờ liên tục mà chóng thành công. Tu là đi trên con đường dài muôn dặm, 
người đi được phải bền chí. Lúc khỏe vui cũng đi, lúc mệt yếu cũng cô gắng đi; khỏe vui 
đi nhanh, mệt yếu thì đi chậm. Đi không bao giờ dừng nghĩ, nếu dừng nghĩ thì không đến 
đích. Dù gặp khó khăn trở ngại, hoặc vấp ngã trật chân trầy mặt đôi ba phen, cũng phải 
cô gắng đứng lên đi cho đến đích, chứ không dừng nghỉ. Đó là điều thiết yếu mà người tu 
phải có. 

Điều thứ ba, thây tôi dạy làm việc phải có sức khỏe, sức khỏe cũng là yếu tố cần 
thiết trong mọi công việc. Sức khỏe kém thì thì thân thể mỏi mệt, tinh thần bì quyện (mỏi 
mệt), không thể ngồi lâu và không đủ sáng suốt để phiên dịch, sáng tác hay giảng dạy. Tu 
cũng vậy, phải khéo giữ sức khỏe không nên hủy hoại. Đừng nghĩ phải ép xác, phải hành 
hạ thân cho kiệt quệ mới là tu. Tu như vậy không tới đâu hết, mà phải điều hòa sức khỏe 
cho tốt, nhờ sức khỏe tốt tinh thần mới minh mẫn, công phu tu hành mới tới nơi tới chốn. 
Đức Phật Ngài đã từng tu khổ hạnh, sức khỏe kiệt quệ trầm trọng, Ngài tuyên bố con 
đường khổ hạnh không nên đi, vì không đem lại sự sáng suốt giác ngộ. 

Điều thứ tư, thầy tôi dạy làm việc gì phải thích thú việc đó. Nói cách khác là phải 
yêu nghề. Làm thầy tu phải yêu sự nghiệp thầy tu, nếu chán thì không tu trọn đời được. 
Ngài nói dù có khả năng, có sức khỏe và bền chí, nhưng nếu không thích thú thì khó mà 
thành tựu, nhất là việc phiên dịch, sáng tác hay giảng dạy. Có thích thú mới vượt qua 
những khó khăn nhọc nhẳn, khi thành công cảm thấy vui mừng thì mới làm được. Việc tu 
cũng vậy, nếu chúng ta tu mà thấy khó nhọc chán ngán thì đời tu sẽ thối chuyên. Thế nên 


người tu tỉnh thần phải phấn phát, nhất là tọa thiền, nếu cảm thấy uề oải mệt nhọc thì sẽ 


hôn trằm hoặc trạo cử, xả thiền trước giờ qui định. Ngược lại nếu vui thích, tinh thần 
phấn chắn thì tọa thiền không chán, không mệt. Tinh thần phấn chấn giúp cho công phu 
tu tập được kết quả tốt. Đó là những kinh nghiệm của bậc thầy để lại, chúng ta phải ráng 
học và thực hành. 

Sau đây tôi nhắc cho tất cả Tăng Ni luôn luôn nhớ, đời tu là cuộc sống thanh cao 
siêu thoát, chứ không phải là kiếp sống tầm thường của kẻ tàn phế. Nhiều người tu có 
quan niệm như người tàn phế vô dụng, nghĩ vào chùa để cho yên thân nhàn hạ, chứ 
không thấy cuộc sống của người tu là cao thượng siêu thoát. Từ cách sống hằng ngày đến 
sự tu hành, chúng ta phải vươn lên; xử sự với mọi người, chúng ta là bậc thầy, chứ không 
phải là người chiêu đãi mời khách, không phải là kẻ thương mại khoe hàng. Chúng ta 
phải biết người tu là bậc thầy, có trách nhiệm chỉ cho người đời những cái mê lầm đau 
khổ để cho họ tránh, không phải mời khách đến cho đông để chúng ta có phương tiện 
sông cho thoải mái. Phải biết bổn phận mình là người cầm đuốc soi đường, ai đến với 
mình nếu không sáng nhiều thì cũng được một phần sáng nhỏ, để cho họ bớt tối tắm mê 
mờ. Do đó người tu phải có đời sống cao thượng đẹp đẽ, chớ sống quá tầm thường thấp 
kém. 

Thứ nữa, tu là làm việc phi thường, người có tâm niệm thấp hèn yếu đuối không 
thê làm được. Thế nên lúc nào cũng phải rèn luyện cho mình có tâm hồn cao cả, ý chí 
vươn lên, quyết vượt khỏi vòng trần tục, thì chúng ta mới có đủ tư cách và khả năng phi 
thường để làm việc phi thường. Như vậy mới xứng đáng là bậc thầy, còn nêu dung dưỡng 
tâm yếu hèn thì sẽ trở thành người hư tệ. Chúng ta phải cương quyết và can đảm làm 
được việc khó làm, để đạt mục đích tối hậu của người tu là giác ngộ. Tôi mong tất cả 
Tăng Ni luôn luôn nhớ, việc làm của mình là việc phi thường, chứ không phải vào chùa 
làm Tăng, để cầu chén cơm manh áo, chỗ ở nhàn hạ rảnh rang. Đường người tu là đường 
dốc đứng đầy chông gai, chúng ta phải tận lực xông pha lên tận đỉnh, không phải nhàn 
nhàn tản bộ dưới dốc là đến. Vì vậy chúng ta phải nung đúc quyết tâm, bền lòng thực 
hiện cho bằng được hạnh tu giải thoát. 

Tôi thấy nhiều người chưa tu mà có tâm rất thật thà đáng mến. Ngược lại nhiều 
người tu mà có tâm lợi dưỡng, cầu danh thì thật là quá tệ. Tăng Ni đã có duyên ở chùa, 


phải quyết tâm nỗ lực tu cho xứng đáng là người xuất gia. Đừng làm cây lục bình ở dưới 


sông, nước lên thì trôi lên, nước rút thì trôi xuống. Phải tự quyết định đời mình, vì không 
ai bắt mình vào chùa, mà mỗi người tự phát nguyện đi tu, để giải khổ cho mình và độ 
người hết khổ. Thế mà sau khi cạo tóc ở chùa, tới giờ tụng kinh thì bê tha, tỏ ra mỏi mệt 
không muốn tụng, tới giờ ngồi thiền thì ngáp dài ngáp vắn không muốn ngồi. Như vậy có 
phải tự mình phản bội chí nguyện xuất gia của mình không? Tư cách đó không phải là tư 
cách của người quyết chí thoát trần. Vậy tất cả Tăng Ni phải cố gắng tu hành cho xứng 
đáng là người xuất gia thoát tục, để mai kia nhắm mắt theo Phật, thì những việc mình làm 
để lại cho người sau là cái gương tốt, mới không hồ thẹn một đời tu và đền được cái ơn 
khó đền. 

Tuần báo Giác Ngộ, số 127, tháng 9-1998 


\ SŠ 


